Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 


Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và 
www.vietphotoshop.com Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và 
phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với chúng tôi hoặc ít 
nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www. vietphotoshop.com 

Phần IV: Vẽ tóc cho nhân vật Anime 

5.1. Nhìn trực diện 

Tôi thường nghe các hoạ sỹ nói với tôi về độ khó khi họ vẽ tóc cho các nhân vật anime. Trong phần này, 
tôi sẽ chỉ cho bạn một số ví dụ vẽ tóc cơ bản. Tôi biết là phần này gần như không thề đủ chi tiết, nhưng 
tôi không hoàn toàn chắc về những gì cần thêm đề làm với phần này. Nếu bạn có gợi ý nào tốt hơn, hãy 
email cho tôi nhé! 

Okey, bắt đầu với một số thứ đơn giản. Cơ bản trong quá trình vẽ tóc bao gồm hai phần chính: phần tóc 
ngang trán ở phần trước của khuôn mặt mà thường rủ xuống qua mắt và phần tóc lớn hơn phía sau rủ 
xuống quanh vai. Kiểu tóc này rất cơ bản. Trong các hình này, bạn có thề hiểu tóc nằm trên đầu như thế 
nào, luôn luôn chắc là tóc đủ lớn đề phủ lên đầu bên dưới. Tôi đã từng xem vài bức tranh mà các hoạ sỹ 
đã vẽ tóc quá ít vì anh ta/cô ta quên tính toán kích thước của phần đầu bên dưới tóc. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, All rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


1 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 




www.baiĩtaỵ(len.com 


Có một số sự điều chỉnh bạn có thề làm với hình cơ bản này. Sự thay đổi về độ dài và vị trí của phần tóc 
ngắn ngang trán và hình dạng của phần tóc chính có thề giúp bạn thử nghiệm với nhiều kiều tóc khác 
nhau. Trong hình ảnh phía trên bên trái, tóc có nhiều góc cạnh hơn là tròn và tóc ngang trán và phần 
chính hầu như không thề phân biệt được. Trong hình ảnh giữa, phần tóc ngang trán lớn và gợn sóng và 
hãy chú ý về tóc được vẽ cao lên trên trán như thế nào. Phần lớn của tóc được kéo ra sau vì được buộc 
kiểu đuôi ngựa. Trong hình ảnh ở dưới, tất cả tóc được buộc ra phía sau đầu trừ một ít tóc dài còn sót lại 
tạo tóc rủ ngang trán và tóc này rủ xuống một phần khuôn mặt. Các nhân vật Anime thường nổi bật nhờ 
mài tóc ngược quy luật của họ (bất chấp trường trọng lực) vì vậy bạn hãy chấp nhận nếu tóc của họ cong 
một cách trái tự nhiên. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


2 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 



Đây là một số ví dụ về tóc nữa mà chúng được buộc về phía sau. Trong tất cả 3 trường hợp này, mặc dù 
tóc bó lại thành kiều đuôi ngựa, nhưng nó trông vẫn rất dày. Trong bức tranh trên cùng, ban có thề thấy 
tóc rủ xuống và ở sau cổ, không phải chỉ đắng sau đầu. Nhiều kiều tóc khác rủ qua tai, vì vậy bạn có thề 


muốn thêm chúng. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


3 



Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 



Bím tóc là một vân đê phô biên khác. Chúng thực sự không khó. Bạn có thê vẽ chúng một cách chi tiêt 
hoặc đơn giản theo ý bạn. Trên bức tranh bên trái, tôi vẽ các giọt nước ngược liên kết với nhau đề mô tả 
cho sự bện của tóc. Trong bức tranh bên tay phải là một loạt các hình thoi chồng lên nhau. Thật đơn giản, 
nhưng bạn vẫn cần phải nói đó là gì! 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


4 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 


www.barvtayden.coni 



Đây là một vài ví dụ nữa về các kiều tóc khác. Hãy nhìn vào các bức tranh vẽ Anime khác trên Internet và 
tìm hiểu các kiểu tóc này. Bạn sẽ mất nhiều thời gian đề thực hành để có thề vẽ được trơn tru một mái 
tóc chi tiết. 



© Final Fantasy - www.bantayden.com 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, All rights reserved. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 5 


